BuddhaSasana Home Page 
This document 1s wriften 1n Vietnamese, with Unicode Times font 


Mười hai nhần duyên 
(Thập nhị nhần duyên) 


Thích Tâm Hải 


A) Dẫn nhập 


Mười hai nhân duyên (Thập nhị nhân duyên) là cách trình bày đặc biệt của giáo lý Duyên khởi 
(Paticcasamuppada) [1]). Giáo lý này do chính Bồ tát Tất Đạt Đa (Siddhartha) thê chứng dưới 
cội bồ đề sau 49 ngày tư duy thiền định, từ đó Ngài trở thành một bậc Giác ngộ hoàn toàn. 


Mười hai nhân duyên, hay Duyên khởi, là một giáo lý rất đặc thù, là điểm xác định sự khác biệt 
giữa Phật giáo với các tôn giáo khác. Nó là cốt lõi của nhân sinh quan Phật giáo, được đề cập 
nhất quán trong tất cả các kinh điền. Nhận thức rõ về giáo lý mười hai nhân duyên sẽ giúp người 
học Phật hiểu cặn kẽ hơn về các vấn đề khác như nghiệp, luân hồi tái sinh, nhân quả... đồng thời 
gợi mở một hướng sống tích cực cho mỗi cá nhân trong hiện tại. 


B) Nội dung 


VU Định nghĩa : 
1- Thế nào là nhân duyên ? 


Nhân là yếu. tố quyết ‹ định, điều kiện chính làm sinh khởi, có mặt của một hiện hữu. 
Duyên là điều kiện hỗ trợ, tác động làm cho nhân sinh khởi. Ví dụ: hạt lúa là nhân 
của cây lúa; các yếu tố như đất, độ âm, ánh sáng mặt trời, người gieo... là duyên đề 
hạt lúa (nhân) nảy mầm phát triển thành cây lúa. Mối quan hệ nhân - duyên thực ra 
phức tạp và vi tế hơn nhiều, đặc biệt là trong thế giới tâm thức; và "nhân duyên" nói 
cho đủ là "nhân - duyên - quả". 


"Nhân duyên" trong "mười hai nhân duyên” hàm ý nghĩa "nhân duyên khởi": sự 
nương tựa vào nhau mà sinh khởi, sự tùy thuộc phát sinh, nói chính xác là "do cái 
này có mặt, cái kia có mặt; do cái này không có mặt, cái kia không có mặt; do cái 
này sinh, cái kia sinh; do cái này diệt, cái kia diệt". 


2- Mười hai nhân duyên là gì ? 


Trong kinh Tương Ưng Bộ II (Samyutta Nikàya), Đức Phật đã thuyết minh về mười 
hai nhân duyên (Duyên khởn) như sau: 


"Do vô mình, có hành sinh; do hành, có thức sinh; do thức, có danh sắc sinh; do 
danh sắc, có lục nhập sinh; do lục nhập, có xúc sinh; do xúc, có ải sinh; do ái, có 
thủ sinh; do thủ, có hữu sinh; do hữu, có sinh sinh; do sinh sinh, có lão tử, sâu, bi, 
khổ, ưu, não sinh, hay toàn bộ khổ uẩn sinh. Đây gọi là Duyên khởi". 


"Do đoạn diệt [2] tham ái, vô mình một cách hoàn toàn, hành diệt; do hành diệt 
nên thức diệt; do thức diệt nên danh sắc diệt; ....; do sinh diệt nên lão tử, sâu bi, 
khổ, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ khỗ uẩn đoạn diệt. Này các Tỷ kheo, như vậy 
goi là đoạn diệt". (tr 1-2) 


Mười hai nhân duyên được Đức Phật định nghĩa gồm hai chiều hướng: chiều hướng 
sinh khởi (còn gọi là /w chuyển: do vô mình, hành sinh...) và chiều hướng đoạn diệt 
(còn gọi là hoàn điệt: do đoạn diệt tham ái, vô minh một cách hoàn toàn nên hành 
diệt...). Khi mười hai nhân duyên được thành lập (tập khởi), nghĩa là năm uân [3] 
tập khởi, và đây là chiều hướng của khỗ đau, luân hôi. Khi mười hai mắc xích này 
bị phá vỡ (đoạn diệt) thì câu trúc năm uân cũng tan rã, và đây là con đường của an 
lạc, giải thoát. Năm uân chính là cấu trúc của con người và cuộc đời. Sự hiện hữu 
của con người tự nó nói lên mười hai nhân duyên đang vận hành theo chiều tập 
khởi. 


Theo cách trình bày trên, vô minh được xem như là căn nguyên, nguồn cội, cốt lõi 
của mười hai nhân duyên. Tuy nhiên, không nên hiểu nhằm vô minh là nguyên nhân 
đầu tiên của chuỗi liên kết đó. Bởi Đức Phật dạy, vô minh cũng do nhân duyên sinh, 
là duyên khởi. Khi có nhân duyên (tích cực) thì vô minh cũng sẽ chuyền hóa thành 
trí, tuệ; đây là ý nghĩa "vô minh diệt, minh sinh". 


Cũng cần lưu ý đôi chút về số mục (12 chi phần) của dạng thức Duyên khởi này. 
Định nghĩa được nêu trên, trích từ kinh Trung Bộ II, là một cách trình bày tiêu biểu 
nhất, gồm đây đủ cả 12 chi phần. Trong một số bản kinh khác, như kinh Đại Duyên 
(Trường Bộ kinh II), kinh Đại Bỗn Duyên (Trường A Hàm ])... Đức Phật trình bày 
chỉ gồm 5, 8, 10, 11 và đầy đủ nhất là 12 chi phần. Vấn đề này được các nhà nghiên 
cứu Phật học có thâm quyên phân tích rất tỉ mỉ, và tất cả đều thống nhất, số mục 12 
chi phần được xác định qua nội dung thiền quán của Đức Phật dưới cội bồ đề. Đây 
là dạng thức chính xác, đây đủ và phù hợp nhất với tư duy của con người. Sự sai 
khác về số mục các chỉ phân chỉ là thể hiện phương pháp giáo hóa linh động của 
Đức Phật, Ngài tùy thuộc vào trình độ của người nghe mà nói vẫn tắt hoặc đầy đủ. 
Điều này sẽ được làm sáng tỏ ở phần nói về sự vận hành của mười hai nhân duyên. 


Đối tượng nghe giáo lý mười hai nhân duyên là con người, vì nặng về tâm luyến ái 
và chấp thủ, nên Đức Phật luôn nhân mạnh đến các chi phần này, đặc biệt là trong 
chiều hướng, con đường đoạn diệt - giải thoát. Khi ái (hay bất luận một chỉ phần 
nào) sinh khởi, lập tức cấu trúc 12 nhân duyên hình thành; và ngược lại, khi chi 
phần ái hay thủ (hoặc một chỉ phần bắt kỳ) đoạn diệt, lập tức chuỗi mắc xích 12 
nhân duyên tan rã. Đây cũng là ý nghĩa, mà trong luận Đại Tỳ Bà Sa ghi rằng, nói 
Duyên khởi có một chi phần cũng được, hai, ba, ... cho đến 12 chi phần cũng được. 


II) Ý nghĩa của mười hai chỉ phần nhân duyên : 


1- Vô mình (Avửjà): sự mê mờ, cuồng sỉ của tâm thức; hay nói cách khác là sự 
không hiểu biết như thật về hiện hữu là duyên sinh, vô thường và không có một tự 
thể độc lập, bắt biến. 


2- Hành (Sankhdra): động lực, ý chí hành động tạo tác (ý hành) của thân, miệng và 
ý. 

3- Thức (Vinnana): tri giác của con người về thế giới thông qua các cơ quan chức 
năng như mắt (nhãn thức), tai (nhĩ thức), mũi (tỉ thức), lưỡi (thiệt thức), thân (thân 
thức) và ý (ý thức). 


4- Danh sắc (\Nàma - rùpd): sắc là phần vật lý và sinh lý, danh là phần tâm lý. Với 
con người, sắc là cơ thê vật chất, các giác quan và chức năng của chúng; danh là các 
tâm phụ thuộc (tâm sở), như xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. 


3- Lục nhập (Chabbithàna): có nơi gọi là sáu xứ, là sự tương tác giữa 6 căn (= 6 
nội xứ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) và đối tượng của chúng là 6 trần (= 6 ngoại 
xứ: hình thể, âm thanh, hương vị, mùi vị, xúc chạm và ý tưởng - pháp). 


6- Xúc (Phassa): sự gặp gỡ. tiếp xúc, lao thoa giữa các căn (chủ. thể) và trần (đối 
tượng). Nói rõ hơn, xúc chính là sự tiếp xúc giữa con người và thế giới thông qua 6 


cơ quan tri giác. Lưu ý là, khi có thức phát sinh do mắt tiếp xúc với hình thê (sắc 
trần), thì sự nhận biết đó mới gọi là nhãn thức... Vậy, xúc là sự gặp gỡ, giao thoa 
giữa căn, trần và thức. 


7- Thọ (Vedanà): sự cảm thọ. Nói khác đi là các phản ứng tâm lý phát sinh khi mắt 
tiếp xúc với hình thể, tai tiếp xúc với âm thanh... ý tiếp xúc với ý tưởng (pháp). 


Cảm thọ có ba loại: cảm thọ dễ chịu (lạc thọ), cảm thọ khó chịu (khỗ thọ) và cảm 
thọ trung tính (phi khỗ phi lạc). Đây là chất liệu mà con người thường lấy đề xây 
dựng những giá trị gọi tên là hạnh phúc và khỗ đau, bắt hạnh. Thực ra, chúng là do 
duyên sinh, luôn thay đôi, không hê có một tự tính cô định. 


ổ- 4i (Tanhà): gọi đủ là ái dục hay khát ái: sự vướng mặc, yêu thích, tham luyên; 
gôm có dục ái, sắc ái và vô sắc ái. 


9- Thủ ( Upadàna): gọi đủ là chấp thủ: sự kẹt vào, bám víu, đeo chặt của tâm thức 
vào một đôi tượng. 


10- Hữu (Bhava): tiễn trình tương duyên đề hình thành, gồm dục hữu, sắc hữu và 
vô sắc hữu. 


1I- Sinh (Jafi): sự ra đời, tạo nên, xuất hiện. Sinh ở đây không phải là sự sinh ra em 
bé, mà là sự thành tựu các bộ phận câu thành (năm uân), thành tựu các xứ (các cơ 
quan tri giác và chức năng của chúng). 


12- Lão tử (Jaramran4): sự suy nhược, tàn lụi, tuỗi thọ lớn, tan rã, tiêu mất, tử 
vong. Với sinh mạng con người, lão tử được biểu hiện dưới các hiện tượng: răng 
lung, tóc bạc, đa nhăn, các cơ quan tri giác suy yếu và chết. 


HH) Sự vận hành của mười hai nhân duyên : 


Thông qua ý nghĩa của các chi phần mười hai nhân duyên, đặc biệt là chi phần lục nhập, một lần 
nữa khẳng định rằng, dạng thức duyên khởi này là giáo lý nói về con người, bởi vì chỉ ở con 
người mới có đầy đủ 6 cơ quan tri giác. Do vậy, khi nói về sự vận hành của mười hai nhân 
duyên cũng chính là nói về sự vận hành con người. 


Vì không nhận biết hiện hữu (con người và thế giới) là do nhân duyên hòa hợp mà sinh khởi, 
luôn biến dịch và không có một tự thê thường hăng, nên con người ảo tưởng vê một tự ngã: đây 
là cái tôi và đây là cái của tôi (Vô minh). Chính ảo tưởng và sự bất giác này quấy động tâm thức, 
làm sinh khởi lòng tham ái, chấp thủ... Và đó là động cơ cho các hành động của thân, lời và ý 
(Hành). Mỗi khi ý niệm về một tự ngã sinh khởi thì Thức có mặt. Sự hiện hữu của Thức tất yêu 
đòi hỏi sự có mặt của chủ thê nhận thức và đối tượng nhận thức (Danh sắc, Lục nhập). Khi căn, 
trần và thức gặp gỡ nhau (Lục nhập), thì Xúc sinh khởi. Cảm thọ (Thọ) có mặt ngay khi căn, 
trần và thức giao thoa nhau; cảm thọ sẽ tuôn chảy như một dòng thác mà không một năng lượng 
nào có thể ngăn cản được, vì bản chất của cảm thọ là thế. Thọ bao gồm những phản ứng tâm lý 
trước đối tượng như là buồn, vui, yêu, ghét, trung tính... Cảm thọ đễ chịu sẽ làm phát sinh luyến 
ái (Ái). Trong Ái đã bao hàm chấp thủ và nó được biểu hiện dưới nhiều hình thức tương ứng với 
các cảnh giới của tâm thức (Hữu). Hữu tạo ra Sinh, và mỗi khi đã có Sinh, thì tiến trình suy yếu, 
tan rã, mật đi sẽ vận hành như một hệ quả đương nhiên: nghĩa là lão tử, sầu, bi, khỗ, ưu, não; 
hay khỗ đau có mặt. Đó là sự vận hành của mười hai nhân duyên theo chiều sinh khởi (lưu 
chuyển) - chiều vận hành này có động lực là vô minh, tham ái và chấp thủ. Nói khác đi, đây là 
con đường của khỗ đau, luân hồi được dẫn dắt và chi phối bởi vô minh. 


Trong phần thuyết minh về mười hai nhân duyên, Đức Phật không chỉ nêu lên con đường tập 
khởi, như đã phân tích ở trên, mà Ngài đã chỉ ra nguyên nhân tập khởi và con đường đoạn tận 
(hoàn diệt). Mỗi khi đoạn diệt bất kỳ một chỉ phần nào trong chuỗi 12 mắc xích (nhân duyên), 
thì lập tức nó tự tan rã. Tuy nhiên, với con người, tham ái và chấp thủ là nặng nề nhất; nên đoạn 
tận tham ái hoặc chấp thủ thì vòng xích mười hai nhân duyên không còn lý do để hiện hữu. Đó 
là ý nghĩa của lời Phật dạy: "Ái điệt tức Niết bàn". 


Sự vận hành của mười hai nhân duyên không chỉ đơn giản là tiến trình hình thành một sinh 
mạng (từ ý niệm tối sơ về hiện hữu đến hơi thở cuối cùng), mà sự vận hành của nó (chiều thành 
lập - lưu chuyền) nói lên căn nguyên có mặt của con người (và cuộc đời); nó không bị giới hạn 
bởi thời gian và không gian. Bao giờ tham ái, chấp thủ hoặc vô minh chưa được đoạn tận thì con 
người vẫn bị chỉ phối bởi sự vận hành của mười hai nhân duyên - nghĩa là vẫn luân quân trong 
luân hồi, khỗ đau bắt tận - khi 12 nhân duyên đoạn diệt, đồng nghĩa với toàn bộ khỗ uấn đoạn 
diệt. 


IV) Một số cách giải thích về mười hai nhân duyên : 


Mười hai nhân duyên, hay Duyên khởi, là nguyên lý của mọi hiện hữu. Nó là sự thật nên không 
bị giới hạn trong không gian và thời gian. Đức Phật khẳng định rằng: "Duyên sinh là thực tính 
của mọi hiện hữu, sự thật này không thay đỗi dù Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện". 
Một hiện hữu dù nhỏ như hạt nhân của nguyên tử đến to lớn như vũ trụ cũng không nằm ngoài 
nguyên lý này. Với đặc tính đó, giáo lý mười hai nhân duyên có thể dùng đê soi sáng nhiều vấn 
đê khác trong cuộc đời như luân hồi, nhân quả... tùy thuộc theo góc quan sát của người giải 
thích. Ở đây chỉ giới thiệu 4 cách giải thích phỗ biên. 


1- Dạng thức tỗng quát : 


"Do cái này có mặt, cái kia có mặt; do cái này không có mặt, cái kia không có mặt; 
do cái này sinh, cái kia sinh; do cái này diệt, cái kia diệt". (Tiểu Bộ kinh, tr.291). 
Dạng thức này là cách trình bày khái quát, tóm tắt và đơn giản nhất do chính Đức 
Phật nói. Nó được xem như là một nguyên lý cho mọi hiện hữu trong thế giới hiện 
tượng. Nói chính xác hơn, nếu mười hai nhân duyên là dạng thức duyên khởi riêng 
về con người, thì dạng thức tổng quát nói về bản chất của thế giới hiện tượng, đặc 
biệt là thế giới không có tình thức (khí thế giới). 


2- Ba đời hai tầng nhân quả (Tam thế lưỡng trùng nhân quả) : 


Ba đời là quá khứ, hiện tại và tương lai (vị lai). Theo cách giải thích này, vô minh 
và hành thuộc về quá khứ; hiện tại gồm có 8 chỉ phần (từ thức đến hữu); sinh và lão 
tử thuộc về vị lai. Mặt khác, thức, danh sắc, lục nhập được xem là quả hiện tại của 
nhân quá khứ là vô minh và hành, đây là tầng nhân quả thứ nhất. Các chi phần thọ, 
ái, thủ và hữu là nhân hiện tại cho quả vị lai là sinh và lão tử; đây là lớp nhân quả 
thứ hai. Sự phối hợp giữa 2 lớp nhân quả này với các duyên tạo nên một mối quan 
hệ có vẻ chặt chẽ, tương tục của dòng chảy thời gian: quá khứ - hiện tại - vị lai. Qua 
cách giải thích này, ý đô dùng giáo lý mười hai nhân duyên. để giải thích luân hồi đã 
thể hiện rõ. Tuy nhiên, cách phân chia như trên sẽ dễ đưa đến một ngộ nhận, như là 
vô minh và hành chỉ có ở quá khứ, 8 chi phần tiếp theo chỉ có ở hiện tại, sinh và lão 
tử thì thuộc về tương lai (!). Thực ra, trong hiện tại (và ngay trong mỗi chỉ phần) đã 
có mặt vô minh. Khi một chi phần hiện hữu thì lập tức có sự hiện hữu của mười một 
chỉ phần còn lại. Nếu một chi phần bất kỳ vắng mặt thì mối liên kết 12 chỉ phần 
nhân duyên tự sụp đỗ. Như đã phân tích, mười hai nhân duyên là một dòng tương 
tục, chẳng chịt, không hề lệ thuộc vào thời gian (quá khứ, hiện tại hay tương lai). 
Cách giải thích này vô tình làm thô thiên và đơn giản hóa giáo lý mười hai nhân 
duyên - một giáo lý vốn được xem là rất thâm áo và tinh tê. 


3- Nhân quả đồng thời : 


Khi nói "Do vô minh, hành sinh...", không nên hiểu là hành do vô minh sinh ra. 
Giữa vô minh và hành... là mối quan hệ nhân quả tuyến tính, đơn phương; nghĩa là 
các chi phần trong mười hai nhân duyên hiện hữu tùy thuộc vào yếu tố thời gian 
(trước - sau). Cách giải thích này nói răng, ngay trong một sát na [4| đã có sự hiện 
hữu đầy đủ của cả 12 chi phần. Khi ý niệm lệch lạc về một cái tôi và cái của tôi (tự 
ngã) có mặt, lập tức có mặt chuỗi nhân quả tương tục: ý chí tạo tác (hành), tri giác 
phân biệt và chấp thủ (thức)... đến lão tử, sầu, bi, khỗ, ưu, não. Mỗi một chi phần 
vừa là quả vừa là nhân cho các chỉ phần khác, chúng nuôi dưỡng lẫn nhau. 


4- Sự hiện hữu của một đời sống con người (mạng căn) : 


Một trong 3 yếu tố quyết định đề hình thành một thai nhỉ là có sự hiện hữu nghiệp 
thức đi đâu thai. Nghiệp thức này là kết quả của vô minh và hành trong quá khứ. 
Giai đoạn tượng thai chính là thời điểm danh sắc có mặt. Lục nhập là giai đoạn thai 
nhi hình thành đầy đủ các căn. Giai đoạn trẻ bú mớm là giai đoạn của xúc. Trẻ từ 3- 
5 tuổi là lúc thọ hình thành. Từ đây trở về trước, theo lối giải thích này, là biểu hiện 
của nghiệp quá khứ, trẻ chưa tác ý thiện ác để tạo nên nghiệp hiện tại. Khi trẻ biết 
vui, buồn, ưa, ghét... là lúc ái, thủ, hữu hình thành và chính đây mới là giai đoạn mà 
trẻ tạo nghiệp đề đưa đến hình thành một thân mạng mới ở tương lai (sinh, lão tử). 


V) Một số hệ luận từ giáo lý mười hai nhân duyên : 


I- Con người (và cuộc đời) là hiện hữu của cầu trúc mười hai nhân duyên, nên 
không hề có một tự ngã độc lập và thường hằng. Con người chính là chủ nhân của 
cuộc đời mình, bởi giáo lý mười hai nhân duyên cho thây sự thật: "Không thể tìm ra 
một đẳng sáng tạo, một Brahman, hay một vị nào khác, làm chủ vòng luân chuyển 
của đời sống: chỉ có những hiện tượng diễn tiến, tùy thuộc vào những điều kiện" 


L5]: 


2- Con người và cuộc đời là vô ngã, không có một tự tính thường hăng (vô thường), 
nên bên trong mỗi người luôn tiêm ân một khả năng giác ngộ, và cuộc đời luôn có 
cơ hội đê xây dựng trở nên tôt đẹp. 


3- Khi một chi trong mười hai nhân duyên vận hành nghĩa là mười một chi phần 
củñ lại cũng vận hành. Điều này nói lên sự dung thông giữa cái "một" và cái "tất 

', vượt ra ngoài khái niệm không gian, thời gian, từ đó có thể khẳng định có sự 
hiện hữu của các loại thần thông. 


C) Kết luận 


1- Mười hai nhân duyên là giáo lý về con người và nói cho đối tượng nghe là con người. Vì con 
người bị vướng nặng vảo vô minh, ái và châp thủ nên Đức Phật đặc biệt nhân mạnh đến các chỉ 
phần này khi hướng dẫn con người tu tập vì mục đích giải thoát, giác ngộ. 


2- Mười hai nhân duyên, hay duyên khởi, không phải là một giáo lý dùng đề đối trị chấp ngã hay 
nhằm giải thích thế giới; mà đây là sự thật và là một pháp tu tập vì giải thoát thiết thực cho con 
người. Do vậy, giáo lý này là căn bản của chánh kiến (thứ nhất trong Bát chánh đạo). Nói khác 
đi, chánh kiến là cái nhìn toàn diện, như thật về các pháp là do duyên sinh. 


3- Vô ngã hay giải thoát, Niết bàn không phải là một trạng thái trông trơn, mà là sự trống rỗng ý 
niệm về một tự ngã thường hằng. Nói cách khác, đó là trạng thái không có mặt vô minh, tham ái 
và chấp thủ. 


4- Mọi giá trị trong cuộc đời đều mang tính tương đối, bởi cuộc sông là duyên sinh, luôn trôi 
chảy và không thể nắm bắt. 


5- Hiện hữu hay cuộc sống là hiện hữu của các mối tương quan đa phương giữa con người với 

con người, giữa con người với môi trường xã hội, môi trường tự nhiên... Khi một cá nhân sống 
tốt là đang góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, và ngược lại. Mỗi người phải có trách nhiệm 
với cộng đông, bởi xây dựng cộng đồng chính là đang bảo vệ cá nhân mình. 


6- Mười hai nhân duyên, hay giáo lý duyên khởi nói chung, là một giáo lý vô cùng tỉnh tế và khó 
hiểu, bởi con người vôn đã quen với nêp tư duy hữu ngã từ vô thỉ. Muốn có một nhận thức đúng 
về giáo lý này đòi hỏi phải có sự quán sát và tư duy thường xuyên về nó. Suy tư và thực tập giáo 
lý mười hai nhân duyên (theo chiều đoạn diệt), chắc chắn rằng sẽ từng bước mang đến cho hành 

giả một cuộc sống độ lượng, vị tha, giải thoát và an lạc trong hiện tại. Bởi như lời Phật dạy: “447 

thấy Duyên khởi là thấy Pháp, ai thấy Pháp là thấy Phật (Tu) ”. Thấy Phật là thấy được thực 


tại tối hậu, vượt ra ngoài mọi ràng buộc của thế giới ngã tính - bị giới hạn bởi vô minh, tham ái 
và châp thủ này. 


Thích Tâm Hải 
Nguyệt san Giác Ngộ, tháng 2-1999 


Chủ thích: 


[1] Còn gọi là Duyên sinh, Y tha khởi: sự nương tựa vào các yếu tổ khác mà sinh 
khởi, hình thành, hiện hữu; tùy thuộc phái sinh. 


(2) Diệt trừ, xả bỏ, chuyển hóa (Pàii: uccheda) 


(3J Hình thể (sắc), cảm thọ (thọ), ấn tượng của tri giác (tưởng), ý chí tạo tác 
(hành), và trì giác hiện hữu (thúc). 


[4] Khoảng thời gian rất ngắn giữa 2 biến cố, nhỏ hơn rất nhiễu so với đơn vị thời 
gian là giây (Pàli: khang). 
[5] Thanh tịnh đạo luận (Wisuddhimagsa) 


Source: LotusNet Production, hí1p:/Avww lofuspro.net/Index.shữnl 


[Trở về trang Thư Mục] 


